THỜI KHÓA TU TẬP TRONG THỜI ĐỨC PHẬT 1 


THỜI KHÓA TU TẬP TRONG THỜI ĐỨC PHẬT 
(TRONG TẠNG KINH PALI) 


LỜI NÓI ĐÀU 


Trong kinh Nikaya thuộc tạng kinh Pali chúng tôi tìm thấy được một thời khóa biểu tu tập 
trong thời Đúc Phật còn tại thê Ngài đã hướng dân chúng tỳ kheo tu tập. 


Thời khóa biêu này có một giá trị thực hành cụ thê rất lớn đối với những người tu tập theo 
Phật Giáo hiện nay. Nó chỉ định cho chúng ta những pháp hành cụ thê rõ ràng đúng chánh 
pháp của Đức Phật "ngăn ác diệt ác pháp” và nếu nói về thiên định thì "ly dục ly ác pháp”. 


Ngăn ác diệt ác pháp và ly dục ly ác pháp so sánh với những từ trong thời khóa biểu này "tây 
sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp”. Chắc quí vị đã hiểu chướng ngại pháp là gì? 
Nó không khác dục và ác pháp nhưng nó còn rõ nghĩa hơn. 


Ví dụ như quí vị ' ngôi kiết già hai chân đau, đó là chướng ngại dữ G sáng quí vị muốn ăn, 
chiêu quí vị muốn uống sữa, đó cũng là chướng ngại pháp; v.v.. 


Xưa Đức Phật đã thành lập thời khóa biểu này cho chúng Tỳ Kheo Tăng cũng như Tỳ Kheo 
Ni tu tập, chúng tôi xét thây không có lỗi thời mà còn rắt phù hợp vào thời đại của chúng ta 
lúc mọi người đang hướng tâm về thiền định. Thiên định theo trong thời khóa biểu này là 
thiền định xả tâm còn tắt cả các loại thiền định của quí vị đang tu tập là thiền định ức chế 
tâm. Đó là thiền tưởng, thiền của ngoại đạomà xưa kia Đức Phật đã sáu năm khô hạnh tu 
tập không kết quả giải thoát. 


May mắn thay thời khóa biểu của Đức Phật ngày xưa còn lưu lại là một bằng chứng chứng 
minh hùng hôn, cụ thê xác định được pháp môn và sự tu tập của Phật Giáo chân thật mà 
không thể có một giáo pháp ngoại đạo nào mạo nhận của Phật Giáo được. 


Chúng tôi biên soạn thời khóa biểu này ra để quí vị thẩm xét lại con đường tu của mình có 
đúng là của Đạo Phật hay không? Đúng thì quí vị mới gọi là tu theo Phật Giáo bằng không 
thì quí vị đừng mượn danh Phật Giáo mà biến Phật Giáo thành một tôn giáo lừa đảo thì thật 
là đau lòng. 


Theo thời khóa biểu này, quyên tu hay không là ở quí vị, còn riêng chúng tôi biên soạn ra đây 
đề xét thấy cái đúng cái sai hiện giờ trong Phật Giáo; cái tu được, cái tu không được; cái đạo 
đức, cái phi đạo đức; cái không mê tín, cái mê tín; cái không trừu tượng, cái trừu tượng; cái 
không lừa đảo, cái lừa đảo; v.v... để quí vị suy ngẫm. 

Cuối cùng chúng tôi xin dừng lại nơi đây, hẹn gặp lại quí vị ở những tập sau: "NHỮNG LỜI 
PHẬT DẠY” đề chúng ta sẽ lần lượt vén lên những lớp bụi mù của Bà La Môn Giáo và những 
kiến giải của các nhà học giả xưa và nay đang phủ mờ Phật Giáo. 


Kính ghi, 
Thích Thông Lạc. 


Tu Viện Chơn Như 
Ngày 15-2-2000. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


THỜI KHÓA TU TẬP TRONG THỜI ĐỨC PHẬT 5 


THỜI KHÓA TU TẬP TRONG THỜI ĐỨC PHẬT 


LỜI PHẬT DẠY 

NGƯỜI TU SĨ CÓ 9 ĐIỀU CÀN TU TẬP HÀNG NGÀY 

1.- Phải đây đủ oai nghi chánh hạnh. 

2.- Sợ hải trong các lỗi nhỏ nhặt. 

3.- Chấp nhận giữ gìn giới luật. 

4.- Giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý không cho dính mắc sáu trần. 
5.- Ăn uống phải tiết độ, không nên ăn uống phi thời. 


6.- Ban ngày khi đi kinh hành hay lúc ngồi luôn luôn 
phải tây sạch tâm tư khòi các chướng ngại pháp. 


7.- Ban đêm canh đầu đi kinh hành hay ngồi, luôn luôn 
phải tây sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp. 


8.- Ban đêm canh giữa phải nằm nghiêng, chánh niệm tỉnh giác, 
luôn luôn phải nghĩ đến thức dậy. 


9.- Ban đêm canh cuối thức dậy đi kinh hành hay ngồi luôn luôn 
phải tây sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp. 


PHỤ CHÚ 


1.- PHẢI ĐÀY ĐỦ OAI NGHỊ CHÁNH HẠNH tức là đi, đứng, nằm, ngồi, nói nín, thường phải 
quan sát mỗi hành động thân, miệng, ý của mình phải được ôn tồn êm ái, nhẹ nhàng, khoan 
thai, từ tốn. Đó mới là oai nghi đúng chánh hạnh trong nghĩa tỉnh thức chánh niệm của Đạo 
Phật. 


2.- SỢ HẢI TRONG CÁC LÕI NHỎ NHẬT luôn luôn lưu ý đến những lỗi lầm nhỏ nhặt mà 
hăng ngày chúng ta có thê vô tình lâm lỗi. Những lỗi nhỏ nhặt chúng ta vô tình xem thường 
thì sự tu tập của chúng ta sẽ không có kêt quả. 


Ví dụ như khởi niệm muốn uống một ly sữa, một ly cà phê, một tô nước chè, hút một điều 
thuốc lá, v.v... đó là phạm vào những lỗi nhỏ nhặt. Nếu chúng ta xem thường những lỗi lầm 
này trong ý thì chẳng bao giờ tâm chúng ta ly dục ly ác pháp được, thì dù có tu ngàn kiếp 
cũng chẳng đi đến đâu được. 


Trong khi đang ngồi chơi bổng nhớ đến một câu kinh Phật, một câu công án, một bài thơ 
đường, một câu ca dao, một bài dân ca, một bức tranh danh họa, hoặc một niệm nhớ nghĩ về 
gia đình con cái, v.v... đó là chúng ta đã phạm vào những lỗi nhỏ nhặt của đạo Phật trong 
con đường tu tập giải thoát. Nếu chúng ta xem thường nó, không giữ tâm thanh thản, an lạc 
và vô sự thì dù tu muôn kiếp cũng chẳng giải thoát được gì. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


THỜI KHÓA TU TẬP TRONG THỜI ĐỨC PHẬT 3 


Bởi lỗi lầm tuy nhỏ vì còn trong ý, nhưng nều không thấy nó là một lỗi lầm lớn trong sự tu tập 
thì dù chúng ta có tu muôn ngàn kiệp cũng chăng đi đên đâu cả, do vậy mà Đức Phật dã dạy 
"sợ hải trong các lôi nhỏ nhặt”. 


3.- CHÁP NHẠN GIỮ GÌN GIỚI LUẬẠT. Giới luật là pháp môn của Đức Phật dạy đạo đức 
làm người, làm thánh. Muốn giải thoát mà không sống đúng đạo đức làm người làm thánh 
thì giải thoát cái gì2 


Nói đạo đức tức là nói sự giải thoát cho mình cho người, nghĩa là người có đạo đức là người 
không làm khổ mình khổ người. Giới luật của Phật dạy người tu hành giải thoát là dạy đạo 
đức, chứ không có dạy ngôi thiền, lạy Phật, tụng kinh, cúng bái, sám hối, làm phước, làm 
chuyện mê tín, v.v... vì ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, sám hồi, làm chuyện mê tín, bố thí, 
v.v... đều còn trong phước hữu lậu, mà phước hữu lậu có thì còn làm khổ mình khổ người. 
Dù phước hữu lậu giàu sang có tột đỉnh như Thạch Sùng, uy quyền thế lực như vua chúa 
cũng vẫn còn làm khổ mình khổ người. Chỉ có đạo đức giới luật của Đức Phật thì mới không 
làm khổ mình khổ người; không làm khổ mình khổ người thì mới giải thoát. 


Do con đường tu tập của Đạo Phật, giới luật là tri kiến giải thoát của người tu sĩ. Ngoài giới 
luật, người tu sĩ đi tìm tri kiến giải thoát thì không bao giờ có. Cho nên người tu sĩ Đạo Phật 
"chấp nhận giữ gìn giới luật” tức là tu tập tri kiến giải thoát. Trong kinh Trường Bộ, Đức 
Phật dạy "Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới 
hạnh.” Vì thế, người tu sĩ có giải thoát nhất định có giới luật nghiêm chỉnh, người tu sĩ có 

giới luật nghiêm chỉnh nhất định có giải thoát. 


Thiền định của Đạo Phật là một thứ thiền định giải thoát vô lậu (Định Vô Lậu) chứ không phải 
thứ thiền định ngồi lim dim như con cóc, như gộc cây, ức chế thân tâm như ai bẻ giò, bẻ 
cẳng, đầu căng thẳng như treo đá, khó khổ vô cùng, v.v... Tu tập khổ sở mà chẳng, được 
những gì, chỉ được ba tắc lưỡi lừa đảo người có sách vở mà thôi, nhìn lại chỉ phí uỗng cuộc 
đời của mình, chẳng ích lợi gì cho mình cho người. 


4.- GIỮ GÌN MÁT, TAI, MŨI, MIỆNG, THÂN VÀ Ý KHÔNG CHO DÍNH MÁC SÁU TRÀN. 
Người tu sĩ Đạo Phật muốn tu hành giải thoát mà không phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân 
và ý thì cũng như người quét nhà muốn cho sạch sẽ mà không chịu đóng cửa, cứ để gió bụi 
tung vào nhà thì có quét muôn đời cũng chẳng sạch được. Cho nên những điều phòng hộ 
mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý của mình là một sự quan trọng hết sức cho đường tu tập theo 
Phật Giáo. Những ai muốn tìm đường giải thoát của Đạo Phật mà không biết phòng hộ sáu 
căn thì dù có tu muôn đời muôn kiếp cũng chẳng có kết quả gì. Muốn phòng hộ sáu căn duy 
chỉ có một pháp môn độc nhát, đó là "Độc cư”. 


5.- ĂN UÓNG PHẢI TIẾT ĐỘ, KHÔNG ĐƯỢC ĂN UÓNG PHI THỜI. Ăn là một trong ngủ 
dục lạc (sắc, danh, lợi, thực, thủy), người tu sĩ Đạo Phật nếu ăn uống không tiết độ và luôn 
luôn ăn uông phi thời thì dù có tu ngàn kiếp cũng chẳng tìm thấy sự giải thoát, vì nguyên 
nhân sự đau khổ của con người là DỤC, mà ăn uÔng phi thời là chạy theo dục. Chạy theo 
dục thì làm sao có giải thoát được. Đây là lời rắn nhắc của Đức Phật: “Ăn uống phải tiết 
độ, không được ăn uống phi thời”. Vì muốn giải thoát ly dục ly ác pháp thì ăn uông phải 
đúng giới luật: "Thừa tự pháp chứ không thừa tự thực phẩm". Ăn uống đúng giới luật là 
không ăn uống phi thời, chỉ ngày một bữa. Người tu sĩ nào ăn uống hai ba bữa là kẻ ăn uống 
phi thời, là người thừa tự thực phẩm chứ không phải thừa tự pháp; kẻ thừa tự thực phẩm 
chứ không phải là kẻ tu sĩ Đạo Phật, là trùng trong lông sư tử sẽ giết chết Đạo Phật. Kẻ còn 
tham ăn, tham uống như người thế tục thì làm sao tìm sự giải thoát trong Đạo Phật được. 


6.- BAN NGÀY ĐI KINH HÀNH HAY TRONG LÚC NGÒI LUÔN LUÔN PHẢI TÂY SẠCH 
TÂM TƯ KHỎI CÁC CHƯỚNG NGẠI PHÁP. Ban ngày tu tập như trong lời dạy trên đây của 
Đức Phật, dù đi kinh hành hay ngồi đều phải tu tập tây trừ dục và ác pháp vì dục và ác pháp 
làm cho tâm chúng ta chướng ngại, khổ đau. Theo thời thóa biểu này, ứng dụng vào các 
pháp Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần và sống đúng giới luật thì tu tập mới có hiệu quả tây trừ 
các ác pháp chứ không phải ngồi thiền ức chế tâm chẳng niệm thiện niệm ác hoặc niệm lục 
tự Phật A Di Đà, hoặc khán công án, tham thoại đầu mà tây sạch tâm tư khỏi chướng ngại 
pháp. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


THỜI KHÓA TU TẬP TRONG THỜI ĐỨC PHẬT 4 


Do sự tu tập này chúng ta biết các pháp tu tập của Đại Thừa và Thiền Đông Độ không phải là 
của Phật Giáo mà là của Bà La Môn và của kiến giải do các nhà học giả xưa và nay. 


7.- BAN ĐÊM CANH ĐÀU ĐI KINH HÀNH HAY TRONG LÚC NGÒI LUÔN LUÔN PHẢI TÂY 
SẠCH TÂM TƯ KHỎI CÁC CHƯỚNG NGẠI PHÁP. Cách thức tu tập ban ngày cũng như 
ban đêm canh đầu duy nhất có một việc làm là tây sạch các chướng ngại pháp trong tâm. 

Đó là một điều tu tập quan trọng của Đạo Phật. Ngoài vấn đề ly dục ly ác pháp thì không có 
tu tập một pháp môn nào khác hơn, nếu tu tập pháp môn nào khác hơn ngoài "GIỚI, ĐỊNH, 
TUỆ" thì không phải là giáo pháp của Đức Phật. Không phải giáo pháp của Đức Phật thì 
không bao giờ làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chắm dứt luân hồi được. 


Giới, định, tuệ của Đạo Phật là pháp môn duy nhất ly dục ly ác pháp diệt ngã xả tâm, đoạn - 
dứt lậu hoặc, thực hiện đạo đức làm người làm thánh, không làm khô mình khô người và khô 
tật cả chúng sanh. 


Giới, định, tuệ là một pháp môn dạy dạo đức làm người làm thánh nhân tuyệt vời trên hành 
tinh này. Nếu ai đã có đầy đủ duyên mới gặp được pháp môn này mà chẳng chịu tu tập rèn 
luyện thâm tâm mình thật là một người bạc phước vô cùng và ngu sỉ không chỗ nói. Vì pháp 
môn này vừa lợi ích cho mình, cho người và xã hội, vừa đem đến cho cá nhân một tâm hồn 
thanh thản, an lạc và vô sự; đem đến cho xã hội một trật tự, an ninh, phồn vinh và hạnh 
phúc. 


8.- BAN ĐÊM CANH GIỮA PHẢI NÀM NGHIÊNG CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC, TÂM LUÔN 
PHẢI NGHĨ ĐÉN THỨC DẠY. Trên đây là lời dạy của Đức Phật. Canh giữa tức là lúc nửa 
đêm chỉ có nằm nghiêng giữ chánh niệm tỉnh giác và phải luôn nghĩ đến thức dậy, chứ không 
được lười biếng nằm ráng, hễ thấy không ngủ thì nên thức dậy ngay liền để tu tập rèn luyện 
tây trừ tâm khỏi chướng ngại pháp tức là ly dục ly ác pháp. 


9.- BAN ĐÊM CANH CUÓI THỨC DẠY ĐI KINH HÀNH HAY TRONG LÚC NGÒI PHẢI TÂY 
SẠCH TÂM TƯ KHÔI CHƯỚNG NGẠI PHÁP. Đối với Đạo Phật thời gian chia ra tu tập rất 
rõ ràng, nhất là ban đêm. Canh cuối tức là buỗi khuya phải thức dậy đi kinh hành hoặc ngồi 
nếu không buồn ngủ, luôn luôn không được lười biếng ham ngủ. 


Ban ngày cũng như ban đêm, đầu canh hay cuối canh đều duy nhất tu hành có một mục đích 
là xả tâm tẩy trừ các chướng ngại pháp ngoại trừ có canh giữa ban đêm thì mới nằm nghỉ 
một chút, nhưng phải giữ tâm chánh niệm tỉnh giác, không được ham ngủ. Trước khi năm 
ngủ phải tập tỉnh thức rồi mới ngủ, không được nằm xuống là ngủ ngay liền. Phải nhớ lời 
dạy này. 


Trên đây là bài pháp về thời khóa tu tập thời Đức Phật còn tại thế để chỉ dạy cho chúng tỳ 
kheo tu tập một cách rất rõ ràng và cụ thê. 


Tôi nhận thấy bài pháp này về thời khóa tu tập của Đức Phật thời xưa, đối với thời đại của 
chúng ta hiện giờ nó không có lỗi thời và còn có một giá trị chỉ rõ về pháp hành và phù hợp 
với hoàn cảnh tu tập của chúng ta. Do đó tôi xin ghi lại bài pháp này cống hiến cho những ai 
có tâm thiết tha tìm cầu sự giải thoát trong Đạo Phật. 


Thời khóa biểu này chúng ta không nói về buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều mà chỉ dùng 
danh từ chung chung "ban ngày". Đọc lại toàn bộ kinh sách của Đức Phật, tôi thấy buổi 
sáng Đức Phật và chúng tỳ kheo khi chưa đến giờ đi khất thực thì hay đến thăm những vị Bà 
La Môn. Khi khất thực xong về ăn rồi nghỉ trưa một chút, buổi chiều thì tu tập. Trong thời 
khóa biểu này nói ban ngày tu tập tức là nói buổi chiều. 


Kính ghi, 
Thích Thông Lạc. 


Tu Viện Chơn Nhưứữ 
Ngày 14-02-2000. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


THỜI KHÓA TU TẬP TRONG THỜI ĐỨC PHẬT 5 


VỊ TỲ KHEO PHẢI LÀM GÌ KHI THỌ NHẠN CỦA CÚNG DƯỜNG? 


Oai nghi tế hạnh của một vị tỳ kheo khi nhận tứ sự của tín thí cúng dường phải làm gì? 
Trước khi thọ thực phải làm gì? 


Sau khi thọ thực phải làm gì? 


Sau khi nghiền cứu tạng kinh Nguyên Thủy, chúng tôi ghi lại được một thời khóa tu tập trong 
thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã dùng thời khóa này hướng dân cho các đệ tử của mình tu 
tập cách đây 2543 năm. Xét thấy nó có một giá trị rất lớn cho đường tu tập của các vị Tỳ 
Kheo Tăng, Tỳ Kheo Ni và nam nữ cư sĩ, nói chung là tín đồ Phật Giáo. Thời khóa biểu này 
chúng tôi thấy không có lỗi thời mà lại rất phù hợp trong thời đại của chúng ta. 


Đọc bài kinh ƯỚC NGUYỆN trong kinh Trung Bộ, chúng tôi ghi nhận lời Phật dạy: “Muón 
ước nguyện một điêu gì thì giới luật phải được giữ gin nghiêm chỉnh thì ước nguyện 
ấy mới có kết quả”. 


Do những lời dạy trong kinh này, tôi soạn ra những lời "Ước Nguyện” để thực hiện nguyện 
vọng tha thiệt làm chủ sanh, già, bịnh, chêt của mình và của tật cả mọi người trên đường tu 
tập. 


Vị tỳ kheo mới xuất gia tu hành giới luật chưa thanh tịnh, khi thọ nhận thực phẩm của đàn na 
thí chủ cúng dường phải làm gì? 


Dưới đây là những lời ước nguyện của người tu sĩ mới xuất gia giới luật chưa thanh tịnh khi 
thọ nhận sự cúng dường. 


ƯỚC NGUYỆN CỦA TÂN TỲ KHEO 


Khi nhận thực phẩm của đàn na thí chủ cúng dường xong, người khất sĩ phải đứng yên lặng 
ước nguyện: 


Hôm nay con thọ nhận, 

Của tín thí cúng dường. 
Ước nguyện con tu tập, 
Giới hạnh tròn nghiêm túc, 
Không hề vi phạm lỗi, 

Tâm ly dục ly ác, 

Không làm khô mình người. 
Xứng đáng đệ tử Phật, 
Gương sáng cho mọi người, 
Thắp lên ngọn đèn pháp, 
Chắn hưng lại Phật Giáo, 
Con xin Phật chứng minh. 


NAM MÔ PHẬT BỎN SƯ THÍCH CA MÂU NI 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


THỜI KHÓA TU TẬP TRONG THỜI ĐỨC PHẬT 6 


ƯỚC NGUYỆN CỦA CỰU TỲ KHEO 


Người tu lâu năm, giới luật đã thanh tịnh, không còn vi phạm lỗi và đã nhập được Sơ Thiền, 
khi thọ nhận tứ sự của đàn na thí chủ cúng dường, người khât sĩ phải đứng yên lặng ước 
nguyện: 


Hôm nay con thọ nhận, 

Của tín thí cúng dường. 
Ước nguyện con hôi hướng, 
Cho tất cả mọi người, 

Đêu cũng được như con, 
Giới luật tròn thanh tịnh, 
Không hề vi phạm lỗi. 
Thường lìa dục lìa ác, 

Suốt thời gian tu hành, 
Không làm khô mình người. 
Xứng đáng đệ tử Phật, 

Đức giới cho mọi người, 
Thắp sáng ngọn đèn pháp. 
Chắn hưng lại Phật Giáo. 
Ngưỡõng xin Phật chứng minh. 


NAM MÔ PHẬT BÓN SƯ THÍCH CA MÂU NI. 


ƯỚC NGUYÊN TRƯỚC KHI THỌ THỰC 


Trước khi thọ thực, người tu sĩ phải ngối xếp bằng trên ván, giừng, ghế hoặc trên mặt đất 
dưới bóng cây, trong chòi tranh vách lá, phải đặt bát cơm trước mặt, hai tay chắp lại, lòng 
thành kính dâng lên tỏ lòng biết ơn chư Phật, tổ tiên ông bà, cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp, và 
đọc lời ước nguyện: 


Hôm nay bữa cơm này, 
Chúng con xin thành kính, 
Cúng dường mười phương Phật. 
Ba đời chư Hiên Thánh, 

Tô Tiên và Ông Bà, 

Cha mẹ và quyến thuộc, 
Anh em cùng bạn hữu, 

Nội ngoại cùng đôi bên, 
Nhiều đời vô lượng kiếp, 
Chúng con cùng cúi xin, 
Cúng dường khắp pháp giới, 
Chúng sanh và tắt cả, 

Hữu tình và vô tình, 

Đêu được hưởng cơm này, 
No lòng như chúng con, 

Đề rồi quyết chí tu, 

Giải trừ tâm ác độc, 

Tăng trưởng hạnh từ bi, 
Thương xót khắp quân sanh, 
Thế hiện pháp thiên định, 

Ra khỏi nhà sanh tử, 

Làm chủ đường luân hồi, 
Báo đáp bốn trọng ân, 

Gìn giũ ngôi Tam Bảo, 

Cửu trụ mãi muôn đời. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


THỜI KHÓA TU TẬP TRONG THỜI ĐỨC PHẬT T 


NAM MÔ PHẬT BỎN SƯ THÍCH CA MÂU NI 


Sau khi thầm đọc lời ước nguyện kính dâng lên lòng thành kính biết ơn của mình, người tu sĩ 
ăn: 


Miếng cơm thứ nhất ước nguyện: "LY DỤC, NGĂN ÁC DIỆT ÁC PHÁP". 

Miếng cơm thứ hai ước nguyện: "SANH THIỆN TĂNG TRƯỞNG THIỆN PHÁP" 
Miếng cơm thứ ba ước nguyện: "TÁT CẢ CHÚNG SANH ĐỀU LY DỤC LY ÁC 
PHÁP, KHÔNG LÀM KHÓ MÌNH KHÓ NGƯỜI" 


là ân 


Sau khi đọc xong lời ước nguyện, người tu sĩ bắt đầu giữ gìn ăn uống trong sự im lặng. 


ƯỚC NGUYỆN SAU KHI THỌ THỰC 


Sau khi thọ thực và uống nước xong, người tu sĩ chấp tay lên thầm đọc lời ước nguyện biết 
ơn những đàn na thí chủ đã cúng dường tứ sự nuôi thân sông cho mình: 


Nguyện thọ bữa cơm này, 
Chúng con mãi nhớ ơn, 
Người nông phu khó khổ, 
Kẻ dệt cửi nhọc nhẫn, 

Giọt mô hôi nước mắt, 

Làm ra của cúng dường, 
Người đàn na thí chủ, 

Vì Phật pháp trường tôn, 
Chẳng nề công khó khổ, 
Kính ngưởng cúng dâng lên. 
Chúng con nguyện giữ gìn, 
Chẳng dám phung phí phạm, 
Ngày một bữa nuôi thân, 
Chẳng dám ăn phí thời, 

Vì phí thời phí phạm, 

Như ăn thịt con mình. 
Chúng con nguyện hết sức, 
Năng nỗ siêng tu hành, 

Ra khỏi nhà sanh tử, 

Đên đáp ơn chư Phật, 

Ơn sanh thành dưỡng dục, 
Ơn đàn na thí chủ. 

Chúng con cũng cúi xin, 

Kẻ còn người đã mắt, 

Đêu được hưởng Phật Pháp, 
Tâm ly dục ly ác, 

Không làm khô mình người. 


NAM MÔ PHẬT BÓN SƯ THÍCH CA MÂU NI 
Xin quí vị tìm đọc Đường Về Xứ Phật từ tập 1 đến tập 10, quí vị sẽ rõ những thâm ý độc ác 
của Bà La Môn quyết tâm diệt sạch Phật Giáo trên hành tinh này và những kiên giải sai lệch 


của các nhà học giả xưa và nay vì danh lợi đã biến Phật Giáo thành một giáo lý bị thế tục 
hóa. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


